Máy Hàn Tig Matrix 200 — 250 - 400 AC/DC Chính Hãng, Giá Tốt 


Đặc Điểm và Tiện Ích Nỗi Bật 


Với thiết kế nhẹ nhàng và tiện lợi, sản phẩm có thê đễ dàng mang theo. 
Khung máy chắc chăn, chống va đập, và bảng điều khiến ngoài cũng được 
thiết kế chống va chạm. 

Sử dụng mồi hồ quang hiệu quả và chính xác, được tạo bằng công nghệ cao 
tần. 

Điều khiễn số cho các thông số hàn, giúp lưu trữ đến 9 chương trình hàn cá 
nhân. 

Tiêu thụ điện năng thấp, đồng thời đạt hiệu suất cao. 

Nguồn hàn công nghệ cao thân thiện và dễ sử dụng, có thể hàn TIG trên tất cả 
các loại kim loại, bao gồm nhôm và hợp kim nhôm. 

Điều chỉnh dòng hàn linh hoạt và hiển thị số một cách liên tục. 

Có chế độ 2T/4T cho chức năng hàn xung, TIG, TIG quẹt, và hàn que (MMA). 
Kết hợp với chế độ xung tích hợp trên bộ điều khiến "EASY PULSE". 


Máy hàn Tig Matrix 200 - 250 - 400 AC/DC là những sản phẩm được đánh giá cao 
với công nghệ inverter IGBT mới nhất, mang lại hiệu quả hồ quang chính xác và sử 


dụng dễ dàng. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về các đặc điểm, thông số và tiện ích 


của từng model này. 


Thông Số Kỹ Thuật 
THÔNG SÓ KỸ THUẬT ˆ MATRIX MATRIXMATRIX 
200 AC/DC250 400 AC/DC 
AC/DC 
Đầu vào 3 pha V50/60Hz400 400 400 
Đầu vào I pha V50/60Hz230 = = 
Công suấtđầuvào KVA 3,8 7 9,4 
Cầu chì trễ A l6 10 l6 
Điện áp mạchhở V 34 95 65 
Dải dòng điện A 5+200 5250  5+400 
Chu kỳ làm việc ở100%  A 110 170 250 
(40°C) 60% 130 200 320 
X% 200 (30%)250 (35%) 400 (35%) 
Tiêu chuẩn IEC 60974-IEC IEC 609741 
l 60974-1 EN 50199 
EN 50199EN 50199S 
S S 
Cấp bảo vệ IP 23 23 23C 
Cấp cách điện F H H 
Kích thước mm p 500 560 670 
| 220 220 290 
h 425 425 525 
Trọng lượng Kg 18 SX, 45 


Mua Máy Hàn Tig Matrix 200 - 250 - 400 AC/DC Chính Hãng với Giá Tốt 


Hiện nay, trên thị trường có nhiều đơn vị cung cấp máy hàn Tig Matrix 200 - 250 - 
400 AC/DC. Tuy nhiên, để đảm bảo mua sản phẩm chính hãng, được bảo hành đáng 
tin cậy và với giá tốt, quý khách cần tìm đến các nhà bán hàng uy tín. 


Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Vegatec là địa chỉ đáng tin cậy cho 
khách hàng có nhu cầu mua máy cắt plasma, máy hàn kim loại cũng như các phụ 
tùng và vật tư liên quan. 


Cam kết của Vegatec: 


Hàng chính hãng 100% và được bảo hành đầy đủ theo chính sách của nhà sản 
xuất. 

Sản phẩm nguyên seal và nguyên kiện. 

Tư vấn nhiệt tình để giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu câu 
sử dụng của mình. 

Hỗ trợ vận chuyên, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng chuyên nghiệp. 

Bảo hành và bảo trì dài hạn, đảm bảo được thực hiện nhanh chóng. 


Đề nhận được sự tư vẫn và báo giá mới nhất về máy hàn Tig Matrix 200 - 250 - 400 
AC/DC, hãy liên hệ ngay với Vegatec để được hỗ trợ. 


